www.tusachviethuong.org 


THÔNG ĐIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH 
Alan Ereira - Nguyên Phong dịch 


Lời dịch giả: Tháng 10-1993 vừa qua, đài BBC tại Luân Đôn và PBS tại Hoa Ki’ đã cho phát 
hình một tài liệu đặc biệt ghi nhận nếp sống của một bộ lạc thiêu số tại Nam Mỹ. Cuốn phim nay 
đã gâv chấn động dư luận thế giới và hiện là một đề tài được bàn cãi rất nhiều trong giới khảo 
cô, môi sinh và nhân chủng học. Lần đầu tiên được trình chiếu trong kv đại hội Tôn Giáo hoàn 
câu tô chức tại Chỉcago, nó đã gây một xúc động lớn cho toàn thế cử tọa. Chủng tôi ghi nhận lại 
đây bài thuyết trình “Elder Brother's Warning” của kỷ giả Alan Ereỉra đê bạn đọc cùng suy 
gẫm. 


Từ ngàn xưa, nhân loại đã có những nền văn minh lớn. Những nền văn minh đã tạo ra các 
kiến trúc vĩ đại như Kim Tự Tháp, Vườn treo Babylon, Vạn Lý Trường Thành v.v... Tuy nhiên 
dù phát triển đến đâu chăng nữa, nền văn minh nào cũng chịu sự chi phối của luật vô thường, 
nay còn mai mất, cái gì cực thịnh thì cũng có lúc suy tàn. Lịch sử đã chứng minh điều đó một 
cách hiển nhiên vì ngày nay không mấy ai nhắc nhở gì đến những nền văn minh cổ xưa đó nữa 
ngoại trừ những giai thoại rời rạc, pha trộn nhiều hư cấu, khó tin. 


Nói đến Kim Tự Tháp, người ta thường nghĩ đến những Kim Tự Tháp Ai Cập, chứ ít ai 
nhấc đến những Kim Tự Tháp Nam Mỳ, mặc dù tại đây số Kim Tự Tháp còn nhiều hon, đặc biệt 
hoư và bao trùm nhiều bí mật kỳ dị hon. Có lẽ vì phần lớn Kim Tự Tháp tại Nam Mỳ bị bao phủ 
bởi rừng rậm, không thuận tiện cho việc nghiên cứu, khảo sát. 


Columbia là một quốc gia nằm ở phía Nam Mỳ Châu. Phần lớn lãnh thố xứ nầy được bao 
phủ bởi những khu rừng rậm rạp chưa được khai phá, đặc biệt là các khu rừng quanh rặng Sierra 
thì gần như còn nguyên vẹn từ mấy ngàn năm nay, không mấy ai đặt chân đến. Đối với dân xứ 
này thì rặng Sierra vẫn được coi là một noi chốn linh thiêng chứa đựng nhiều bí mật. Huyền 
thoại xứ này nói rằng đó là chỗ ở của những bậc Thần linh, có nhiệm vụ che chở cho nhân loại. 
Vì đỉnh núi lúc nào cũng bị che phủ bởi những đám mây mù, thêm vào đó khí hậu ấm ướt quanh 
năm nên cây cối mọc chằng chịt, khó ai có thế vượt rừng đến đó được. Năm 1974, một phi công 
bay lạc vào phía Đông Bắc của rặng Sierra và phát hiện một Kim Tự Tháp rất lớn tọa lạc giữa 
rừng. Việc khám phá ra Kim Tự Tháp này đã thúc đẩy nhiều phái đoàn khảo cố của các quốc gia 
khác nhau kéo đến đây nghiên cứu. Họ kết luận rằng chiếc Kim Tự Tháp xây bằng đá rất công 
phu này có những đường nét kiến trúc khác hắn những Kim Tự Tháp khác tại Nam Mỳ, do đó nó 
thuộc một nền văn minh riêng biệt nào khác chứ không phải nền văn minh Incas hay Maya. 
Quanh Kim Tự Tháp là một thành phố bỏ hoang với những hệ thống đường xá được lót bằng đá 
hết sức công phu. Đặc biệt hon nữa, quanh thành phố còn có một hệ thống ống cống thoát nước 
rất hữu hiệu, chứng tỏ người xưa đã hiểu biết rành rọt về vấn đề vệ sinh. Theo các nhà khảo cố 
thì thành phố này đã được xây cất trên bảy ngàn năm trước khi nền văn minh Incas và 
Maya phát triến, và có lẽ là một trong những nền văn minh cổ nhất ở Nam Mỳ. Neu thế, lịch sử 
nền văn minh này như thế nào? Chủng tộc nào đã sống tại đây? Tại sao họ lại biến mất, không đế 
lại một dấu tích gì trừ chiếc Kim Tự Tháp và hệ thống đường xá tinh vi kia? 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 1 


www.tusachviethuong.org 


Các nhà nghiên cứu nhận xét rằng dù đã trải qua bảy tám ngàn năm mà hệ thống đuờng xá 
vẫn còn rất tốt, không bị hu hại, trong khi hệ thống xa lộ tối tân nhất tại Hoa Kỳ ngày nay nếu 
không đuợc tu sửa, bảo trì thì chỉ vài chục năm đã hu hại chứ đừng nói đến trăm hay ngàn năm. 
Dọc theo những con đuờng lót bằng đá là những thửa ruộng trồng lúa và khoai, chứng tỏ nền văn 
minh này chú trọng nhiều về nông nghiệp. Một điếm đặc biệt là mỗi ngã tu đuờng lại có những 
tảng đá lớn, khắc ghi những ký hiệu lạ lùng trông nhu một tấm bản đồ. Bản đồ đuờng xá hay bản 
đồ chỉ dần điều gì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Thông thuờng các nền văn minh cổ thuờng để lại 
nhiều dấu tích hay tài liệu ghi khắc về lịch sử, phong tục, tập quán, nhung không hiếu sao tại đây 
họ không hề tìm thấy một dấu tích đặc biệt gì về nền văn minh này ngoài các tấm bản đồ kỳ lạ 
kia. 


Cách đó không xa ở gần đỉnh núi có một bộ lạc nguời thiểu số gọi là Kogi sống biệt lập, 
không giao thiệp với ai. Các nhà khảo cổ đoán rằng có lẽ giống dân Kogi là con cháu của những 
nguời đã xây dựng lên Kim Tự Tháp và thành phố với đuờng xá xây bằng đá này, nhung họ vẫn 
không biết vì sao một nền văn minh nhu vậy lại suy tàn và biến mất, không đế lại dấu tích nào? 
Vì nguời Kogi sống biệt lập trên đỉnh Sierra, không tiếp xúc và giao thiệp với ai nên rất ít nguời 
biết đến họ. Trong khi những bộ lạc quanh vùng thuờng giao dịch, trao đổi hàng hóa với những 
nguời tỉnh thành, thì nguời Kogi rất thận trọng và kín đáo, rút lên những vùng núi cao, không 
tiếp xúc với ai hoặc chỉ giới hạn việc giao thiệp với một vài bộ lạc lân cận mà thôi. 


Đầu năm nay (1993), ký giả Alan Ereira, phóng viên của đài BBC tại Columbia, nhận đuợc 
tin bộ lạc Kogi từ lâu không tiếp xúc với ai, đã chấp thuận cho anh đuợc phỏng vấn với điều kiện 
là anh phải đến tham dự buổi đại hội Tôn Giáo thế giới tổ chức tại Chicago vào tháng 9 năm 
1993 và công bố một thông điệp của họ. Ký giả Ereira đã viết: “Đây là một biến cố đặc biệt. Tại 
sao bao năm nay không giao thiệp tiếp xúc với ai mà tự nhiên họ lại cho phép tôi đuợc đến 
phỏng vấn, quay phim? Họ muốn gì đây? Tại sao một bộ lạc sống biệt lập trong vùng rừng sâu 
núi thẳm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại biết có một đại hội Tôn Giáo nhóm họp tại 
Hoa Kỳ đế gửi một thông điệp? Một điều may mắn là tuy nguời Kogi không liên lạc với ai, rất ít 
nguời biết đến ngôn ngữ của họ, nhung vì họ tiếp xúc giới hạn với vài bộ lạc gần đó, nên chúng 
tôi đã tìm đuợc một nguời dân bộ lạc này có thể nói đuợc tiếng Kogi để làm công việc thông 
dịch”. 


Phái đoàn của ký giả Ereira gồm 6 nguời, 2 ký giả, 1 nhân viên y tế và 3 nhân viên thu hình 
đã lên đuờng vào đầu năm 1993. Trải qua nhiều ngày tháng trèo đèo, lội suối, họ đã đến vùng đất 
của nguời Kogi nằm sâu trên đỉnh Sierra. Đuờng vào đây phải vuợt qua một vực thẳm rất sâu, 
chỉ có độc một cây cầu treo bện bằng dây thừng bắt ngang qua bờ vực. Đuợc thông báo truớc, 
một phái đoàn Kogi đã ra đón tiếp truớc bờ vực. 


Khác với những bộ lạc thiểu số sống trong vùng thuờng ít mặc quần áo, tất cả những nguời 
Kogi đều mặc quần áo dệt bằng sợi màu trắng với tay áo thụng nhu cánh buớm. Một nguời lớn 
tuổi đã bắt đầu bằng một bài diễn văn ngắn: 


“Chúng tôi là những truởng lão của dân Kogi, chúng tôi chấp thuận cho phép các ông đuợc 
đặt chân vào đây trong ba ngày. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên và có lẽ 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 2 


www.tusachviethuong.org 


cũng là lần cuối các ông được phép đến đây. Hiển nhiên việc này đã được Hội Đồng Trưởng Lão 
thảo luận rất kỳ và đồng ý. Chúng tôi là con cháu của một giống dân cổ, một giống dân đã có mặt 
trên trái đất này từ lâu lắm rồi, trước khi tố tiên của các ông ra đời. Vì chúng tôi có mặt từ trước, 
chúng tôi tự coi mình là những người anh lớn trong đại gia đình nhân loại, do đó chúng tôi là anh 
và các ông là em. Theo lệ thường trong gia đình, người anh thay mặt Mẹ Cha đế giáo dục, dạy dồ 
các em; nhưng chúng tôi biết rằng các em còn trẻ quá, còn hung hăng quá, còn cứng đầu, cứng 
cổ, ngang bướng quá, chưa thể học hỏi được gì, nên trải qua mấy ngàn năm nay, chúng tôi, 
những người anh, đã quyết định giữ thái độ im lặng. Chúng tôi hy vọng theo thời gian, các em sẽ 
hiếu biết hon, trưởng thành hon và học hỏi được qua những lỗi lầm đã tạo. Tiếc thay thời gian 
qua nhanh, trải qua bao thế hệ mà các em không những chẳng học hỏi được gì lại còn tiếp tục 
phá hoại gia tài Mẹ Cha đế lại, do đó những người anh lớn bắt buộc phải lên tiếng. Trước khi đi 
vào chi tiết, chúng tôi cho phép các ông được quan sát nếp sống của chúng tôi, một nếp sống 
truyền thống đã tiếp diễn mấy ngàn năm không thay đối. Các ông được tự do nghiên cứu, ghi 
nhận, quay phim, chụp hình và làm tất cả những gì cần thiết, và sau đó chúng tôi có một thông 
điệp muốn gỏi cho thế giới bên ngoài.” 


Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật không thể tưởng tượng được cảm giác lạ lùng của chúng tôi 
khi vượt qua chiếc cầu treo lo lửng trên miệng vực thẳm đó đế bước chân vào vùng đất của 
người Kogi. Chúng tôi có cảm tưởng rằng thời gian đã dừng lại hoặc chúng tôi đã đi ngược thời 
gian đế trở về một thời điểm nào đó của lịch sử. Mặc dù thời gian chỉ vỏn vẹn có ba ngày nhưng 
phái đoàn của chúng tôi đã làm việc không ngừng. Mọi người tùy theo khả năng chuyên môn đã 
tận dụng thời gian đế khảo cứu, ghi nhận. Chuyên viên thu hình đã làm việc không nghỉ, ghi 
nhận được hon hai mưoi giờ phim ảnh tài liệu. Chuyên viên y tế đã khám hon một trăm người và 
hoàn tất hồ so đầy đủ chi tiết về tình trạng sức khỏe của những người dân tại đây. Điều đặc biệt 
là tuy sống trong một tình trạng có thế tạm gọi là “thiếu tiêu chuẩn vệ sinh” theo quan niệm của 
những người “văn minh” như chúng ta nhưng chuyên viên y tế không hề tìm thấy một dấu hiệu 
nào về bệnh tật cả. Hàm răng của họ rất tốt, ngay cả triệu chứng sâu răng thường thấy tại 
các bộ lạc khác cũng không hề có tại đây. Tôi xin xác nhận rằng tất cả những gì chúng tôi ghi 
nhận đều được kiểm chứng cấn thận đế bảo đảm tính cách trung thực của nó. Vì thời gian quá ít, 
chúng tôi chỉ làm được những gì có thể làm và chắc chắn có nhiều thiếu sót. Tôi được biết có 
đến hon hai mưoi làng mạc rải rác trên đỉnh Sierra, nhưng chúng tôi chỉ được đến thăm một làng 
duy nhất mà thôi. Chắc hẳn người Kogi đã có một lý do riêng nào đó nên không muốn chúng tôi 
đi thăm những noi khác, nhung chúng tôi cũng không muốn tò mò tìm hiếu thêm làm gì. Các 
Trưởng Lão xác nhận rằng họ không giấu giếm chúng tôi điều gì nhưng cũng không muốn sự có 
mặt của chúng tôi gây xáo trộn cho đời sống yên lành của những người dân trong vùng. 


Điều đặc biệt đầu tiên mà chúng tôi thấy là những người dân Kogi thường sinh hoạt chung. 
Mồi khi cần làm việc gì thì mọi người kéo nhau ra làm việc đó một cách rất tự nhiên. Chúng tôi 
đã chứng kiến việc toàn thể dân chúng trong làng kéo nhau đắp lại con đường bằng đá dẫn vào 
làng. Họ tự động phân chia ra nhiều nhóm nhỏ, mồi nhóm làm một phần mà không cần phải có 
người hướng dẫn hay chỉ huy. Vì con đường này nối liền hai làng nên dân cả hai làng kéo nhau 
ra làm việc một cách hết sức trật tự. 


Chúng tôi được biết mỗi làng có một Hội Đồng Trưởng Lão. Những người này thường cầm 
một chiếc ống nhỏ bằng gỗ, bên trong đựng vôi. Họ cầm một chiếc que xoay qua xoay lại đế tán 
những mảnh đá vôi ra thành bột, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng chấm một chút vôi vào đầu lưỡi. 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 3 


www.tusachviethuong.org 


Một Trưởng Lão cho biết: chiếc ống vôi tượng trưng cho đời sống. Họ luôn tay xoay chiếc ống 
vôi đó vì đời sống luôn luôn thay đổi, tiếp diễn không ngừng. Đá vôi tượng trưng cho chất liệu 
của đời sống. Sở dĩ họ nghiền nát những miếng vôi rồi đưa lên miệng vì hành động đó làm cho 
đời sống trở nên ý nghĩa hon. Tôi không hiếu rõ nghĩa của câu đó nên yêu cầu ông giải thích 
thêm. Vị Trưởng Lão đã nói: ”Đời sống là một sự mầu nhiệm. Nếu con người biết mài dũa 
thân và tâm để ý thức đời sống một cách trọn vẹn thì người ta sẽ ý thức được những việc 
khác phi thường hon”. 


Ký giả Ereira kết luận: “Tôi đã quan sát việc này rất lâu mà không thể giải thích gì hon. 
Theo tôi thì có lẽ đây là một phưong pháp tĩnh tâm, ý thức hành động của mình, một phưong 
pháp giống như cách thực hành thiền định của người Á Châu. Việc mài dũa tâm và thân qua 
hành động xoay xoay chiếc ống vôi nhỏ trên tay là một điều lạ lùng rất khó giải thích”. 


Chính giữa làng có một căn nhà rất lớn cất bằng lá cây. Đây là noi hội họp của dân làng 
mỗi khi có việc quan trọng. Khác hẳn với những bộ lạc khác, chúng tôi không hề nhìn thấy các 
biếu tượng tôn giáo, tín ngưỡng gì cả. Căn nhà hoàn toàn trống tron và rất sạch sẽ. Một vị 
Trưởng Lão cho biết đây là trung tâm sinh hoạt của làng, mọi việc quan trọng như cưới hỏi, chôn 
cất, trồng trọt, cày cấy, tiên đoán thời tiết đều được mang ra thảo luận tại đây để lấy quyết định 
chung. Tất cả mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến, không có Tù Trưởng hay một ai nắm 
quyền hành cả. Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật là một điều lạ lùng chưa từng thấy. Một bộ lạc 
không có Tù Trưởng, không có người lãnh đạo, mọi quyết định đều là quyết định chung. Phải 
chăng đây là một hình thức dân chủ thô so nhất và chân chính nhất đã có từ ngàn xưa? Theo chồ 
chúng tôi dò hỏi thì không có một điều gì được làm nếu không có sự đồng ý chung, nhưng quyết 
định chung ở đây không có nghĩa là đa số trên thiểu số mà là quyết định của toàn thế mọi người 
(Concensus). Thật khó có thể tưởng tượng một bộ lạc sống biệt lập lại có một truyền thống dân 
chủ đặc biệt như vậy! Phải chăng nền văn minh cổ xưa ngày trước là một nền văn minh dựa trôn 
căn bản dân chủ?” 


Đon vị nhỏ nhất của xã hội Kogi là đơn vị gia đình. Trung bình một gia đình gồm Cha Mẹ 
và các con nhỏ. Khi trẻ em còn nhỏ chúng được nuôi dưỡng bởi Cha Mẹ, phần lớn là người Mẹ 
trực tiếp nuôi nấng con cái. Neu có bệnh tật thì các em được đưa đến cho các Trưởng Lão chữa 
bệnh. Đôi khi các Trưởng Lão cũng bó tay và em nhỏ không thể sống nhưng Cha Mẹ chúng chấp 
nhận, cho rằng đó là luật thiên nhiên. Neu sống được đến lúc trưởng thành thì người Kogi có tuối 
thọ rất cao, tuổi trung bình của họ là khoảng một trăm hay hơn thế nữa. Một Trương Lão cho 
biết: “Theo quan niệm của chúng tôi thì sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Bệnh 
tật chỉ là hậu quả của những gì trái với thiên nhiên. Ngoài ra sự tương giao giữa con người 
với thiên nhiên hết sức mật thiết và khi thiên nhiên bị phá hoại, chắc chắn con người sẽ bị ảnh 
hưởng theo, do đó con người phải biết tìm môi trường thích họp đế sống. Chính vì sống trái với 
các định luật thiên nhiên mà có đủ thứ bệnh kỳ lạ xảy ra, đây là bằng chứng hiến nhiên rằng con 
người chịu ảnh hưởng nhiều về môi trường và cách thức mà họ sinh sống”. Khi đứa nhỏ được 
khoảng bảy tuổi thì chúng bắt đầu rời Cha Mẹ đế sống với Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại ở cách đó 
không xa để được giáo dục thêm về cách sống tự lập. Khi được hai mươi mốt thì đứa nhỏ đi theo 
các bậc T rương Lão học hỏi và khi gần ba mươi mới bắt đầu kh ởi sự lập gia đình riêng. 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 4 


www.tusachviethuong.org 


Người Kogi sống bằng cách canh tác và hái trái cây trong rừng, một lối sống hết sức thô sơ 
thường được gán cho các dân tộc còn man dã. Phương pháp trồng trọt của họ cũng rất giản dị. 
Họ dùng một cây nhọn đế xắn đất, thảy vào đó vài hạt đậu rồi lấp lại. Việc trồng trọt hay gieo hạt 
được dành cho phái nữ vì người nữ “mát tay” hơn người nam. Một Trưởng Lão cho biết: “Chúng 
tôi vẫn biết có những phương pháp trồng trọt, canh tác khác có thể làm hoa mầu nảy sinh rất 
nhiều, nhưng có nhiều để làm gì? Gia đình nào thì cũng chỉ ăn ngày ba bữa. Có nhiều sẽ tạo nên 
tình trạng tham lam, tạo ra phiền toái vô ích. Thiên nhiên đã lo liệu chu toàn thì cứ theo đó 
mà sống. Các ông hãy nhìn kia, chim chóc không gieo hạt mà thiên nhiên có đế cho chúng chết 
đói đâu? Các thú rừng khác cũng thế, chả loài nào thiếu ăn cả, vậy tại sao con người phải lo tàng 
trữ, gia tăng thu hoạch thực phẩm? Có dư làm rối loạn trật tự thiên nhiên, có nhiều hơn cái mình 
cần là lấy đi mất phần của người khác hay sinh vật khác, và như thế là vi phạm một định luật căn 
bản của thiên nhiên và truyền thống sẵn có của dân Kogi. Các ông nên biết người Kogi chỉ sống 
vừa đủ, hoàn toàn không có gì dư thừa và do đó tại đây không hề có trộm cướp hay các tệ nạn 
như các bộ lạc khác”. 


Một điểm rất đặc biệt là người Kogi không hề ăn thịt cá. Khác hẳn với những bộ lạc khác, 
họ không hề săn bắn hay có võ khí. Truyền thống của họ không hề có vấn đề giết hại bất cứ 
một sinh vật nào, dù lớn hay nhỏ. Đây là một chi tiết đang làm nhức đầu nhiều nhà nhân chủng 
học và xã hội học. Từ trước đến nay, các lý thuyết đều cho rằng những bộ lạc dã man đều sinh 
sống bằng săn bắn và ăn cây trái trong rừng. Việc một bộ lạc không hề có tập tục ăn thịt cá là 
một sự kiện độc đáo, lạ lùng hiếm có và khó giải thích. Người Kogi cho rằng giết hại sinh vật là 
trái với luật thiên nhiên. Có lẽ vì lý do đó trong thời gian quay phim, phái đoàn đài BBC đã thấy 
rất nhiều hươu, nai, thỏ rừng, chồn cáo đi qua đi lại trong làng như những gia súc mà không hề 
sợ hãi. Vì chỉ sống bằng rau cỏ thiên nhiên nên việc học hỏi, nghiên cứu các lá cây có dược tính 
là một môn học được giảng dạy rất kỳ lưỡng tại đây. Người Kogi cho biết họ có thế sống từ ngày 
này qua ngày khác bằng cách ngậm một vài lá cây mà thôi, có lẽ vì chỉ ăn rau trái mà họ sống lâu 
như vậy! 


Phái đoàn đã ghi nhận việc một Trưởng Lão dạy dồ một thanh niên cách ăn uống như sau: 
“Khi ăn phải nhai thật tù' từ, thong thả, phải ý thức từng chút một và tuyệt đối chú tâm vào 

việc ăn chứ không được nghĩa gì khác”. Cách ăn uống, làm chủ vị giác là bài học vỡ lòng đầu 
tiên trong phương pháp giáo dục của họ. Truyền thống tại đây không có trường học mà chỉ có 
cách dạy dỗ khẩu truyền từ Cha Mẹ, Ông Bà cho con cháu, và từ các bậc Trưởng Lão cho những 
thanh niên. Cách giáo dục thanh niên tại đây cũng hết sức lạ lùng, có một không hai. Khi được 
khoảng hai mươi tuổi, thanh niên được gửi đến học hỏi với các bậc Trưởng Lão trong những túp 
lều đơn sơ hay một hang đá. Tại đây họ sẽ tập ngồi yên quay mặt vào vách tường trong bảy 
đến chín năm liền. Họ chỉ nhai một ít lá cây, uống một chút nước và chú tâm suy gầm về những 
điều được giảng dạy. Mồi ngày vào giờ giấc nhất định, các bậc Trưởng Lão có nhiệm vụ hướng 
dần sẽ bước vào trao cho họ một đề tài chi đó đế suy gẫm. 


Ký giả Ereira đã ghi nhận buổi giảng dạy trong một hang đá như sau: Thanh niên ngồi quay 
mặt vào vách, vị Trưởng Lão bước vào ngồi ở phía sau quan sát thanh niên kia một lúc rồi mới 
đưa chiếc ống đựng vôi cho thanh niên sử dụng. Ông nói: “Ngươi hãy xoay chiếc ống thật từ từ, 
thong thả, ý thức từng hành động và biết rằng mọi vật trong thiên nhiên lúc nào cũng thay đối 
như chiếc ống đang xoay trong tay ngươi vậy. Ngươi phải biết rằng đời sống vốn quý báu như 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 5 


www.tusachviethuong.org 


vôi đựng trong ống, phải biết quý trọng đời sống của mình cũng như của mọi sinh vật. Tất cả 

hiện diện nơi đây vì một ý nghĩa nhất định chứ không phải tình cờ”. 


Trong một hang đá khác, một Trưởng Lão giảng dạy về cách canh tác: “Ngươi phải biết tôn 
trọng từng gốc cây, từng ngọn cỏ vì cây cỏ cũng có đời sống riêng của nó. Đừng bao giờ nghĩ 
đến việc chặt một cây mà không nghĩ đến hậu quả mà ngươi sẽ gây ra. Cây cối cho ngươi trái ăn, 
cho ngươi bóng mát và che chở ngươi khi cần thiết, vậy ngươi phải biết tôn trọng cây cối. Ngươi 
phải biết vạn vật liên quan với nhau chặt chẽ và ngươi phải ý thức rõ rệt về sự tương quan mật 
thiết này. Phá hoại trật tự này là phá hoại đời sống và phá hoại đời sống chính là tự hủy đó”. 


Ký giả Alan Ereira kết luận: “Trong suốt chín năm ngồi quán xét sự hên hệ giữa các sinh 
vật với nhau, về mối liên quan giữa con người và con người, người và thú vật, người và rừng 
cây, người và con suối, mà họ biết tôn trọng thiên nhiên, không giết hại, không ăn thịt cá. Họ biết 
ý thức sự sống tràn đầy trong thiên nhiên, từ đỉnh núi cao xa to lớn cho đến những côn trùng bé 
nhỏ, từ những trận mưa đầu mùa đố nước xuống các giòng suối tươi mát cho đến những hoa 
thơm cỏ lạ mọc trong các thung lũng. Tâm thức họ tràn đầy các hình ảnh tuyệt vời của thiên 
nhiên qua các điệu nhạc mà chim chóc hòa tấu, thưởng thức hương thơm của cỏ hoa, rung động 
với các thay đối của thời tiết... Chắc chắn điều này phải có một kết quả lạ lùng nào đó vì khi 
trưởng thành, bước ra khỏi hang đá, con người đó phải là một con người ý thức rất sâu xa về 
mình và sự tương quan giữa mình và mọi vật. Khi đó họ trở nên một con người mà theo tập tục 
của xã hội Kogi là người đã trưởng thành, có thế lập gia đình, có bốn phận với xã hội hoặc tiếp 
tục đi theo các bậc Trưởng Lão đế học hỏi thêm và trở nên một trong những người này. Danh từ 
“Trưởng Lão” của người Kogi không hề có nghĩa là người chỉ huy mà chỉ có nghĩa là một người 
khôn ngoan (wise man) mà thôi”. 


Muốn đi theo con đường của các bậc Trưởng Lão, một thanh niên còn phải học hỏi trong 
nhiều năm. Một trong những phưoưg pháp quan trọng là việc tĩnh tâm để “giao cảm vói tâm 
thức vũ trụ”, nhờ đó họ có thế biết được nhiều việc xảy ra trên thế giới mặc dù không rời khỏi 
phạm vi của đỉnh Sierra. Đa số các Trưởng Lão thường bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày đế ngồi yên 
lặng, giao cảm với thiên nhiên, vì đối với họ việc tĩnh tâm là mục đích chính của đời sống. Các 
nhu cầu như ăn uống chỉ là phụ thuộc. Người ta chỉ bỏ ra vài giờ vào rừng hái trái cây, uống 
nước suối là đủ rồi, nhưng người ta không thể sống mà thiếu ý thức về mình được. 


Một vị Trưởng Lão cho biết: “Vũ trụ là một tấm gương lớn, phản ảnh tất cả mọi việc xảy ra 
trong đó. Biết rung động với vũ trụ là biết quán xét tấm gương kia, do đó người ta đâu cần phải 
đi đâu xa mà cũng biết được những điều cần thiết. Việc ngồi chín năm trong động đá đâu phải 
chỉ ngồi đó nhai vài lá cây, suy nghĩ vài câu nói, mà đòi hỏi người ta phải nố lực tìm hiếu về 
mình, vì biết mình chính là biết được vũ trụ và biết được vũ trự thì tất hiếu được các định luật 
thiên nhiên. Đã hiếu được các định luật này một cách sâu xa thì làm sao có thể làm trái với nó 
được? Sở dĩ con người làm việc sai quấy vì họ không biết mình, chỉ sống hời hợt, quay cuồng và 
dựa trên những giá trị có tính cách giả tạo, những giá trị do tập đoàn tạo ra chứ không phải phát 
xuất từ những công phu suy gầm sâu xa. sống như thế không thể gọi là sống. Đó là sống mà như 
chết, thân thể tuy sống mà đầu óc đã chết từ lâu rồi!” 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 6 


www.tusachviethuong.org 


Đối với người Kogi, việc chết cũng rất giản dị. Khi cảm thấy đã đến lúc phải ra đi, một 
người già thường tìm vào một hang đá sâu và ngồi yên trong đó chờ chết. Họ không làm đám 
tang, gia đình than khóc như những bộ lạc khác, mà họ cho rằng đó là một việc bình thường, 
không có gì đáng quan tâm. Một điếm hết sức đặc biệt nữa của người Kogi là họ không hề có 
một tín ngưỡng thờ thần linh hay vật tổ như các bộ lạc khác. Truyền thống noi đây chú trọng trên 
căn bản tĩnh tâm suy gẫm nên họ đã có những quan niệm hết sức đặc biệt, khác hắn với những 
nền văn minh khác tại Nam Mỳ. Theo quan niệm của người Kogi truyền từ đời này qua đời khác 
thì thuở ban so, vũ trự hoàn toàn trống rồng, không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú hay bất cứ một 
cái gì và chính cái trống rồng uyên nguyên đó được gọi là “Mẹ Vũ Trụ” hay Kaluna. Danh từ 
“Mẹ Vũ Trụ” không phải một đấng Hóa Công (Creator) mà chỉ là một tâm thức (Mind), một 
trạng thái tuyệt đối hoàn hảo của tâm thức. 


Một Trưởng Lão đã nói: “Các quan niệm như tinh tú, mặt trời, mặt trăng, đất nước gió lửa 
từ đâu đến? Phải chăng từ tâm thức này sinh ra? Chính tâm thức đó phát sinh ra tư tưởng và khi 
tư tưởng vận hành, giống như cuộn chỉ xoay từ sợi, mà tất cả mọi vật đều phát sinh. Tóm lại, tất 
cả đều do Tâm tạo. Có tất cả chín thế giới phát sinh từ tâm thức vũ trự cũng như một người Mẹ 
sinh ra chín đứa con. Một đứa con có một đặc tính hay sắc thái tiêu biểu bằng các màu sắc khác 
nhau. Thế giới thứ chín chính là cái thế giới mà hiện nay chúng ta đang sống. Tất cả mọi thế giới 
đều tuân theo những quy luật nhất định liên quan đến việc sinh ra, lớn lên, phát triển rồi chết đi. 
Đó là định luật thiên nhiên không thế thay đối. Ý thức rõ rệt các định luật này rất quan trọng vì 
nó là cây cầu tâm thức nối liền chúng ta và các cảnh giới khác và sau cùng với Mẹ Vũ Trụ 
(Kaluna). Chính vì ý thức mà người ta biết rằng trái đất này không phải tạo ra riêng cho loài 
người mà cho tất cả mọi sinh vật khác nữa”. 


Ký giả Ereira đã đặt câu hỏi về Kim Tự Tháp và thành phố bỏ hoang với T rương Lão người 
Kogi nhưng họ lắc đầu từ chối không tiết lộ gì về lịch sử của thành phố đó. Mặc dù họ tự nhận là 
con cháu của những người đã xây cất ra thành phố đó nhưng họ cho biết: “Tại sao các ông cứ 
quan tâm đến những ký hiệu lạ lùng, những tấm bản đồ bằng đá kia làm chi? Các ông sẽ không 
thể hiểu nổi những ẩn nghĩa đó khi tâm các ông còn xáo trộn. Các tâm hồn non dại, chưa trưởng 
thành, chưa biết làm chủ mình thường chỉ thích tò mò chạy theo những gì kỳ lạ, những hão 
huyền bên ngoài chứ không biết quay vào bên trong để hiểu chính mình. Chỉ khi biết mình thì 
mới biết được những điều mà Kim Tự Tháp kia được xây cất vào việc gì và những tảng đá ghi 
khắc các ký hiệu kia đế chỉ dần những gì. Khi xưa tổ tiên của chúng tôi đã biết rõ những điều này 
nhưng khi con người trở nên tham lam, ích kỷ, giết hại, ăn thịt cá, phá hoại trật tự của thiên nhiên 
thì tố tiên chúng tôi biết không thể thay đổi gì được. Họ rút vào rừng sâu núi thắm, chò' đợi 
những người em sẽ rút tỉa những bài học mà họ phải học, những lỗi lầm mà họ đã gây ra, nhưng 
tiếc thay đã bao lâu nay hình như chẳng mấy ai học hỏi được điều gì hết!” 


Sau ba ngày ghi nhận, tiếp xúc và quay phim, buổi tối hôm ấy, mọi người quây quần trong 
căn nhà chính đế nghe một Trưởng Lão tuyên bố về thông điệp mà họ muốn gửi cho thế giới. Đó 
là một ông lão lớn tuối nhưng còn khỏe. Nhìn hàm răng còn nguyên vẹn, mọi người nghĩ ông lão 
chỉ vào khoảng sáu mưoi là nhiều nhưng về sau ký giả Ereira được biết vị Truông Lão này đã 
sống trên một trăm năm rồi. Hầu như vị Truông Lão nào cũng đều trên một trăm tuối trở lên cả. 
Chúng tôi không nhìn thấy những dấu vết già yếu, bệnh tật trên thân thể họ như vần thường thấy 
ở các bộ lạc khác. 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 7 


www.tusachviethuong.org 


Vị Trưởng Lão lên tiếng: “Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về điều chúng tôi muốn nói. 
Chúng tôi muốn gửi một thông điệp cho các em trong gia đình nhân loại. Chúng tôi nói bằng trái 
tim, những lời nói chân thành nhất rằng hiện nay nhân loại sắp bước vào một thảm họa rất lớn 

mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra. 


Thứ nhất, nhân loại cần biết rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đều là con 
cùng một Mẹ. Dù chúng ta có màu da khác nhau, mặc quần áo khác nhau, có những truyền 
thống khác nhau, tuân theo những quan niệm khác nhau, sống trong những điều kiện khác 
nhau nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong chúng ta đâu hề kh ác biệt. Khi đói chúng 
ta đều đói như nhau, lúc khát chúng ta đều khát như nhau, chúng ta đều có cảm giác vui buồn 
như nhau. Hiến nhiên phải như vậy rồi vì chúng ta đều là con cùng một Mẹ, nhưng tiếc là các em 
đã không chú ý đến điều này vì các em đã quên mất nguồn gốc thiêng liêng của các em rồi! 


Sống xa Mẹ đã lâu, các em đã quên hẳn người Mẹ sinh ra các em, săn sóc, che chở, nuôi 
dưỡng các em. Vì thiếu ý thức, các em đã phá nát gia tài Mẹ Cha để lại, phá hoại một cách không 
thưong tiếc, không một mảy may thưoưg tiếc! Các anh đây sinh trước, gần Cha Mẹ hon nên hiểu 
được lòng Mẹ Cha đang tan nát, đau kh o. Mẹ đã buồn vì các con sinh sau nở muộn đã không 
biết thương yêu nhau mà trái lại cứ chém giết, hận thù nhau, làm hại lẫn nhau khiến Mẹ 
Cha khổ sở vô cùng. Không những thế, các em còn dày xéo lên thân thế Mẹ Cha mà không biết 
rằng các em đang giết hại chính đấng đã sinh ra các em. Các anh biết rõ việc này nên chỉ muốn 
khuyên các em hãy dừng lại, quan sát và ý thức việc làm hiện nay của các em vì giết hại đấng 
sinh thành ra mình chính là giết hại chính mình đó. 


Mẹ của các em là ai? Chính là trái đất này. Lòng Mẹ chính là biển cả và trái tim của 
Mẹ chính là những dãy núi cao có mặt khắp noi. Này các em! đốt rừng, phá núi, đố đồ ô uế 
xuống biến chính là chà đạp lên thân thế của Mẹ đó. Mẹ là nguồn sống chung và con người 
không thế sống mà không có Mẹ. Neu trái đất bị hủy hoại thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Đây là một 
vấn đề hết sức quan trọng và cần xét đoán một cách nghiêm chỉnh. Các anh không biết trong 
vòng vài năm nữa thế giới sẽ biến đối như thế nào? Chắc không lấy gì tốt đẹp lắm đâu nếu các 
em cứ tiếp tục phá hoại mà không biết bảo trì môi trường sinh sống. Tại sao được thừa hưởng 
một gia tài tốt đẹp như thế mà chúng ta lại phá hoại nó đi vậy? Tại sao các em không nghĩ rằng 
trải qua mấy ngàn năm nay, thế hệ trước đã giữ gìn cấn thận, đã trân trọng từng tấc đất, từng 
ngọn suối, từng khóm cây, ngọn cỏ mà ngày nay các em lại phá nát không hề thương tiếc? Làm 
sao các em có thể tự hào rằng mình “văn minh” khi nhân loại và mọi sinh vật mỗi ngày một 
khổ đau nhiều hơn xưa? Làm sao có thể nói rằng nhân loại đã “tiến bộ” khi con ngưòi 
ngày càng gia tăng thù hận, chỉ thích gây chiến tranh khắp nơi? Các anh biết vậy nhưng phải 
làm sao đây? Làm sao có thể nói cho các em biết rằng vũ trụ có những định luật vô cùng lớn lao, 
không thể vi phạm được? Lòng các anh vô cùng đau đớn vì các anh thấy rằng trái đất đã khô 
kiệt rồi, mọi sự sống đang lâm nguy và thảm họa diệt vong chỉ còn trong giây lát. Do đó các 
anh muốn kêu gọi khấn thiết rằng hãy thức tỉnh, ngưng ngay những việc có tính cách phá hoại đó 
lại, nếu không thì trễ quá mất rồi!” 


Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật khó có thế tin rằng những người Kogi lại biết rõ tình trạng 
phá hoại môi sinh và chiến tranh đang xảy ra trên thế giới hiện nay khi họ không rời khỏi phạm 


Source: http://\v\vw.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 8 


www.tusachviethuong.org 


vi của đỉnh Sierra. Tuy nhiên điều này có lẽ cũng không sai vì có nhiều bằng chứng rằng môi 
trường sinh sống của nhân loại đang bước vào một giai đoạn nguy kịch rõ rệt. Một bằng chứng 
hiển nhiên là lớp tuyết trên đỉnh Sierra trước kia vần đóng rất dày mà nay chỉ còn tro' lại một vài 
mảng mà thôi. Gần đỉnh núi có một hồ nước rất lớn, vốn là noi lưu trữ nước khi tuyết tan vào 
mùa hè. Hồ nước này sẽ đổ xuống các sông ngòi, chảy qua những đồng bằng trước khi chảy ra 
biến. Hiện nay hồ nước này cũng đã gần cạn khô, mực nước tại sông ngòi quanh vùng đều xuống 
rất thấp và dân chúng ở vùng đồng bằng đã than là suốt mấy năm nay, nạn hạn hán đã hoành 
hành dữ dội, số lượng thóc lúa thu hoạch được càng ngày càng xuống rất thấp. Khắp nơi trên thế 
giới, người ta nói về tình trạng nhiệt độ gia tăng (Global Warming) gây ra bởi nạn đốt rừng, phá 
núi, xẻ đưòưg và hậu quả của những ô nhiễm kỹ nghệ. Thêm vào đó biến cả cũng gặp nhiều khó 
khăn bởi việc các chất cặn bã gia tăng, giết hại các vi sinh vật, căn bản của đời sống các loài thủy 
tộc. Thêm vào đó, việc phát triển các kỳ thuật đánh cá tối tân bằng các tấm lưới khống lồ như 
lưới vét (Drift Net) của các quốc gia tân tiến đã làm nhiều dân tộc sống ở ven biến gặp nhiều khó 
kh ăn vê thực phàm vì chăng còn có cá đê ăn”. 


Người ta đã tiên đoán rằng chỉ vài năm nữa thế giới sẽ lâm vào tình trạng suy kiệt dinh 
dưỡng. Nạn đói kém sẽ xảy ra khắp nơi, và những quốc gia làm chủ được thực phẩm sẽ là những 
quốc gia có quyền lực mạnh nhất. Biết rõ nguy nan này, các quốc gia tân tiến đang phát động 
những căn bản kinh tế, kỹ nghệ mới đặt trên vấn đề môi sinh mà nạn nhân đầu tiên sẽ là các quốc 
gia kém mở mang, chậm tiến. Chính những quốc gia này sẽ trở thành miếng mồi ngon đế các 
quốc gia tân tiến kéo đến mở mang kỹ nghệ, phóng uế bừa bãi các chất cặn bã, và phá hoại môi 
sinh. Nhân danh khoa học kỳ thuật, các quốc gia tân tiến đang cho thuyên chuyển những nhả 
máy, kỳ nghệ từ xứ họ qua những quốc gia khác dưới những danh nghĩa rất tốt đẹp như hợp tác, 
phát triển kỹ thuật. Hiển nhiên họ đã ý thức tình trạng phá hoại môi sinh và hậu quả của nó trong 
quốc gia của họ và quyết định nếu kỳ nghệ là cần thiết thì hậu quả của nó phải xảy ra một nơi 
nào khác chứ không phải trên lãnh thố của họ. 


Nói một cách khác, chính sách “thực dân mới” sẽ không xây dựng trên tình trạng chiếm 
đất, nhưng sẽ đặt trên căn bản phá hoại môi sinh tại những nơi khác, vì đây là một sự phá hoại có 
tính cách vĩnh viễn, không thế phục hồi. Những quốc gia mà môi sinh bị phá hoại sẽ không bao 
giờ ngóc đầu lên được khi tình trạng thực phấm thiếu sót vì đất mầu bị phá hoại, rừng rậm bị phá 
hủy, biến cả và đất đai chứa đựng toàn những chất ô nhiễm. Dĩ nhiên dân chúng sẽ bị những 
bệnh tật kỳ dị không thể chữa, những thứ bệnh có thể gây tốn thương đến yếu tố di truyền và 
hoàn toàn suy kiệt nhân lực (Oligarchy) bởi các hóa chất kỳ nghệ. 


Thế giới ngày nay đang bước vào một khúc quanh lịch sử mà trong đó tình trạng môi sinh 
sẽ đóng một vai trò thiết yếu, quan trọng. Khi phái đoàn ký giả đài BBC rời rặng Sierra vào 
tháng hai năm 1993, những người Kogi đã ân cần nhắn nhủ: “Xin các ông hãy mang thông điệp 
này ra gửi cho thế giới bên ngoài để nhân loại biết rằng tình trạng đã thực sự nguy kịch lắm rồi! 
Neu họ không chịu thức tỉnh thì đợi đến bao giờ nữa đây?” 


Source: http://\v\v\v.thienh'buutoa.ors/Giaolv/ThonsDiei)-Kosi.htm 


Trang 9 


